Chuyển ngữ: ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam 


THÁNH LẺ 

TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH 

CÓ thế cử hành lễ này, theo luật chữ đỏ của phần Thánh lễ và Lời nguyện cho những nhu cầu khác nhau, 
trong mọi ngày, trừ những ngày lễ Trọng, các Chúa nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, những 
ngày trong Bát nhật phục sinh, ngày lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, Thứ Tư lề Tro và các ngày Tuần 
Thánh. 

Ca nhập lễ Is 53, 4 

Chúa đã mang lấy các bệnh tật của chúng ta, 
chính Người đã gánh vác những đau khổ của chúng ta. 

Lòi nguyện nhập lễ 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 

Chúa là nơi chúng con ẩn náu khi gặp hiểm nguy, 

là Đấng chúng con tìm đến trong cơn hoạn nạn; 

chúng con tin tuởng nài xin Chúa 

thuơng nhìn đến những nguời đang đau khổ, 

cho kẻ đã qua đời đuợc nghỉ yên, 

và an ủi những ai đang uu phiền, 

xin Chúa chữa lành các bệnh nhân 

và ban bình an cho nguời đang hấp hối, 

xin ban sức mạnh cho các nhân viên y tế, 

ơn khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo 

và lòng can đảm để đến với mọi nguời trong yêu thuơng, 

nhờ đó chúng con đuợc cùng nhau tôn vinh Danh thánh Chúa. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con, 

Nguời là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, 
trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. 


Lòi nguyện tiến lễ 

Lạy Chúa, trong cơn gian nan nguy khốn, 

chúng con dâng lên Chúa hiến lễ này, xin Chúa thương nhận 

và dùng quyền năng làm cho những của lễ này 

trở nên nguồn ơn chữa lành và mang lại bình an cho chúng con. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 

Ca hiệp lễ Mtll,28 

Chúa phán: Hãy đến với tôi, 

hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, 

tôi sẽ bổ sức cho. 

Lòi nguyện hiệp lễ 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con linh dược đem lại sự sống đời đời, 

xin cho chúng con nhờ bí tích này, 

được vui mừng lãnh nhận ơn chữa lành trọn vẹn trên trời. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 


Lòi nguyện trên dân chúng 

Lạy Chúa, Chúa bảo vệ những ai trông cậy vào Chúa, 

xin chúc lành, gìn giữ, che chở và hướng dẫn đoàn dân Chúa đây, 

để khi thoát khỏi tội lỗi và mọi tấn công của địch thù, 

dân Chúa luôn mãi sống trong tình yêu Chúa. 

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 


BÀI ĐỌC 


Bài đọc I Ac 3,17-26 


Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ. 


Bài trích sách Ai ca 

17 Linh hồn tôi không còn được bình an, 
tôi đã quên mất niềm hạnh phúc. 

18 Tôi nói: “Vinh dự và hy vọng của tôi ở nơi Chúa 
đã tiêu tan không còn nữa”. 

19 Xin Chúa nhớ đến sự nghèo khổ, 

cảnh lang thang phiêu bạt và những nồi cay đắng của con. 

20 Tôi cứ nhớ mãi điều đó và tâm hồn tôi tan nát hao mòn. 

21 Nhưng tôi luôn còn hy vọng, 

vì điều tôi vẫn ghi nhớ trong tâm hồn: 

22 đó là lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt, 
và lòng từ bi Chúa không bao giò' vơi cạn, 

23 nhưng vẫn mới hoài vào mỗi sáng ngày, 
và đức thành tín của Người vô cùng cao cả. 

24 Hồn tôi kêu lên: “Chúa là gia nghiệp của tôi, 
nên tôi luôn trông cậy nơi Người”. 

25 Chúa đối xử tốt lành với những kẻ trông cậy Chúa, 
với những tâm hồn luôn kiếm tìm Người. 

26 Thật tốt đẹp khi biết lặng thinh đợi trông ơn Chúa cứu độ. 


Đó là Lời Chúa 


Thánh vịnh đáp ca Tv 79,2ac+3b. 5-7 (Đ. 4b) 

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ nhan thánh Chúa, 
và chúng con sẽ được cứu độ. 

2ac Lạy Đấng chăn dắt Israel, xin lắng nghe, 
lạy Đấng ngự trên các vệ thần, xin tỏ hiện, 

3b xin biểu lộ quyền năng của Chúa, 

và xin đến cứu độ chúng con. Đ. 

5 Lạy Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, 
tới bao giờ Chúa còn thịnh nộ, 
không nghe lời cầu khấn của dân Ngài? 

6 Cơm bánh Ngài nuôi chúng con chỉ là nước mắt, 
và nước uống Ngài ban là dòng lệ tuôn trào. 

7 Chúa để mặc chúng con cho lân bang chống đối, 
đế quân thù đàm tiếu cười nhạo chúng con. 


Đ. 


Hoặc: 

Rm 8, 31b-39 

Dù sự chết hay sự sống cũng không thế tách chủng ta 
ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa. 

Bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma 

Anh em thân mến, 

31b Neu Thiên Chúa phù trợ chúng ta, 
thì ai có thể chống lại chúng ta? 

32 Người không dung tha chính Con của Người, 
nhưng đã trao nộp Con vì tất cả chúng ta, 

lẽ nào Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự 
cùng với Con của Người sao? 

33 Ai sẽ tố cáo những kẻ Thiên Chúa chọn? 

Chẳng lẽ là Thiên Chúa, 

Đấng làm cho chúng ta nên công chính? 

34 Ai sẽ kết án chúng ta? 

Chẳng lẽ là Chúa Giêsu Kitô, 

Đấng đã chết và hon nữa đã sống lại, 
đang ngự bên hữu Thiên Chúa, 
cũng đang chuyển cầu cho chúng ta? 

35 Ai có thế tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? 

Có phải là gian truân, buồn sầu, đói khát, 

trần truồng, nguy hiếm, hay bắt bớ, gưom giáo chăng? 

36 Như có lời chép: 

“Chính vì Ngài mà ngày ngày chúng con phải chết, 
chúng con như những con chiên bị mang đi giết”. 

37 Nhưng trong tất cả những điều ấy, 

chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thưong chúng ta. 

38 Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, 
dù thiên thần hay quỷ thần, 

dù hiện tại, tưong lai hay bất cứ quyền lực nào, 

39 dù chiều cao, chiều sâu, hay bất cứ thụ tạo nào, 
cũng không thể tách chúng ta 

ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, 
trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. 

Đó là Lời Chúa 


Thánh vịnh đáp ca Tv 122, l-2a. 2bcd (Đ. 3a hoặc 2cd) 

Đ. Xin xót thương chúng con, lạy Chúa, xin xót thương. 

Hoặc: Mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa, 
tới khi nào được Chúa xót thương. 

1 Con ngước mắt nhìn lên Chúa, 

Đấng ngự trên các tầng trời. 

2a Như mắt gia nhân nhìn vào tay ông chủ. Đ. 

2bcd Như mắt nữ tỳ nhìn vào tay bà chủ, 

mắt chúng con cũng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa, 

tới khi nào được Chúa xót thưong. Đ. 

Câu xướng trước Tin Mừng hoặc Alleluia 2Cr 1,3b-4a 

Chúc tụng Chúa Cha đầy lòng thưong xót và là Thiên Chúa của mọi niềm an ủi, là Đấng ủi an chúng ta 
trong mọi nỗi gian truân. 

Tin Mừng Mc 4, 35-41 

Ngirời này là ai mà cả gió lẫn biên đêu vâng lệnh Ngirờỉ. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô 

35 Ngày hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 

“Chúng ta hãy sang bờ bên kia”. 

36 Rời đám đông dân chúng, 

các ông chở Người đi vì Người đang ở dưới thuyền; 
có nhiều thuyền khác cùng theo Người. 

37 Một trận cuồng phong nổi lên, 

những lóp sóng ập vào thuyền đến nồi thuyền đầy nước. 

38 Người thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ; 
các môn đệ đánh thức Người và nói: 

“Thưa Thầy, chúng con chết mất 
mà Thầy không quan tâm đến sao?” 

39 Người đứng dậy quát nạt gió và phán với biển: 

“Hãy im đi, hãy lặng đi”. 

Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ. 

40 Người nói với các ông: “Sao các con nhát sợ thế? 

Các con chưa có đức tin sao?” 

41 Bấy giờ các ông kinh sợ và nói với nhau: 

“Người này là ai mà cả gió lần biển đều vâng lệnh Người?” 

Đó là Lời Chúa 


